Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 1 
Quyên Thứ 4 
Hội Thứ Nhất 


PHÁM HỌC QUÁN 
Thứ 2 - 2 


Phật bảo: Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã có thể thành xong 
công đức như thế, thời bấy giờ Tam thiên đại thiên thế giới, bốn Đại thiên vương đều rất vui mừng, đều 
khởi nghĩ này: "Chúng ta nay đây nên đem bốn bát phụng lên Bồ-tát này, như Thiên vương ngày xưa 
trước phụng bát lên Phật." 


Khi ấy Tam thiên đại thiên thế giới, trời Ba mươi ba, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc biến 
hóa và trời Tha hóa tự tại đều rất vui mừng, đều khởi nghĩ này: ''Chúng ta đều phải cúng dường cung 
kính tôn trọng ngợi khen Bồ-tát như thế, để khiến hung đảng A-tố-lạc tốn giảm dần, mới khiến các 
Thiên chúng quyến thuộc tăng thêm. 


Khi Ấy Tam thiên đại thiên thế giới, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại 
phạm, trời Quang, trời Thiếu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu 
tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiếu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng 
quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến và trời Sắc cứu cánh vui mừng hớn 
hở và đều khởi nghĩ này: ''Các chúng ta nên thỉnh nguyện Bồ-tát như thế, mau chứng Vô thượng Chánh 
đẳng Bồ-đề, quay xe diệu pháp làm nhiêu ích cho tất cả." 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, để thêm nhiêu ích sáu pháp 
Ba-la-mật-đa, thời các kẻ thiện nam tử thiện nữ nhân thảy ở thế giới kia, hoặc thấy hoặc nghe đều rất 
vui mừng, đều khởi nghĩ này: ''Chúng ta nguyện vì Bồ-tát như thế, sẽ làm cha mẹ, anh em, chị em, vợ 
con, quyến thuộc, tri thức bạn bè, để nhờ phương tiện này mà tu hành các thiện nghiệp, cũng sẽ chứng 
được Vô thượng Bồ-đề." 


Khi ấy trời Bốn đại vương chúng ở thế giới kia cho đến trời Sắc cứu cánh, hoặc thấy hoặc nghe 
đều rất vui mừng đều khởi nghĩ này: ''Chúng ta phải làm các việc phương tiện để khiến Bồ-tát này lìa 
phi phạm hạnh. Từ sơ phát tâm cho đến thành Phật thường tu phạm hạnh. Sở vì sao? Vì nếu nhiễm sắc 
dục, sinh nơi Phạm thiên vẫn có thể bị chướng ngại, huống là được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Cho 
nên Bồ-tát đoạn dục xuất gia là kẻ tu phạm hạnh, mới có thể được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, chớ 
chẳng phải kẻ chẳng đoạn." 


Lúc ấy, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Các Bồ-tát Ma-ha-tát là cẦn phải có cha 
mẹ, vợ con và các thân hữu sao? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Hoặc có Bồ-tát có đủ cha mẹ, vợ con, quyến thuộc mà vẫn tu 
hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát. Hoặc có Bồ-tát Ma-ha-tát không có vợ con, từ sơ phát tâm cho đến thành Phật 
thường tu phạm hạnh chắng hoại đồng chơn. Hoặc có Bồ-tát Ma-ha-tát phương tiện khéo léo, thị hiện 
thọ ngũ dục rồi nhàm bỏ, xuất gia tu hành phạm hạnh, mới được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Xá-lợi-tử! Ví như huyễn sư hoặc đệ tử y, giỏi nơi pháp huyễn, huyễn làm món món năm đồ diệu 
dục, rôi với trong ây tự lung cùng nhau vui khoái. Nơi ý ngươi nghĩ sao? Huyền kia làm ra là thật có 
hay chăng? Xá-lợï-tử thưa: Chăng vậy, Thê Tôn! Chăng vậy, Thiện Thệ! 


Phật bảo: Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát cũng lại như thế. Vì muốn thành thục các hữu tình vậy, 
nên phương tiện khéo léo hóa thọ ngũ dục, thật thời không có việc ấy. Nhưng Bồ-tát Ma-ha-tát này với 
trong ngũ dục rất sinh nhàm ghét, chẳng bị tội lỗi ngũ dục làm ô nhiễm, I nên mới đem vô lượng môn mà 
chê quở các món dục: "Dục là lửa dữ, vì đốt thân tâm vậy. Dục là dơ uế, vì nhớp mình người vậy. Dục 
là đầu sỏ, vì với đã-sẽ-đang thường làm hại vậy. Dục là oán địch, vì đêm dài rình tìm làm suy tốn vậy. 
Dục như đuốc có, dục như trái đắng, dục như gươm bén, dục như đống lửa, dục như đồ độc, dục như 
huyễn gạt, dục như giếng tối, dục như quï Chiên-trà-la giả trá kẻ thân thảy"'. 


Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát dùng vô lượng môn tội lỗi như thế thảy để chê quở các món dục. 
Đã khéo biết tội lỗi của các dục, thời đâu có chơn thật việc thọ các dục. Nhưng vì nhiêu ích chỗ giáo hóa 
hữu tình, mới phương tiện khéo léo thị hiện thọ các dục vậy thôi. 


Bấy giờ, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao mà Bồ-tát Ma-ha-tát phải hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Khi Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la- mật-đa, 
nên như vậy quán thật có Bồ-tát, chẳng thấy có Bồ-tát, chẳng thấy danh Bồ-tát, chẳng thấy Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, chẳng thấy danh Bát-nhã Ba-la- mật-đa, chẳng thấy hành, chẳng thấy chắng hành. Vì cớ 
sao? 

Xá-lợi-tử! Tự tánh Bồ-tát không, danh Bồ-tát không. Sở vì sao? Vì tự tánh của sắc nó không, 
chớ chẳng do không nên nó không, sắc không phi sắc. Sắc chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc; sắc tức 
là không, không tức là sắc. Tự tánh thọ tưởng hành thức nó không, chớ chẳng do không nên nó không. 
Thọ tưởng hành thức không phi thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức chẳng lìa không, không 
chẳng lìa thọ tưởng hành thức. Thọ tướng hành thức tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức. 
Vì cớ sao? 


Xá-lợi-tử! Đây chỉ có danh gọi là Bồ-đề. Đây chỉ có danh gọi là Tát-đỏa. Đây chỉ có danh gọi là 
Bồ-đề Tát-đỏa. Đây chỉ có danh gọi đó là không. Đây chỉ có danh gọi đó là sắc thọ tưởng hành thức. 
Như thế tự tánh vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh. Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, chẳng thấy sanh, chẳng thấy diệt, chẳng thấy nhiễm, chẳng thấy tịnh. Vì cớ sao? Chỉ vì giả lập khách 
danh. Riêng riêng đối với pháp mà khởi ra phân biệt, giả lập khách danh. Rồi tùy theo khởi lên ngôn 
thuyết, mới như như ngôn thuyết, như thế như thế mà sinh khởi chấp trước. Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, với như thế thảy tất cả chẳng thấy. Vì chẳng thấy nên chẳng sinh chấp 
trước. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên như vậy quán 
Bồ-tát chỉ có danh, Phật chỉ có danh, Bát-nhã Ba-la-mật-đa chỉ có danh, sắc chỉ có danh, thọ tưởng 
hành thức chỉ có danh. Nhãn xứ chỉ có danh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ có danh. Sắc xứ chỉ có danh, 
thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ có danh. Nhãn giới chỉ có danh, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chỉ có danh. Sắc 
giới chỉ có danh, thanh hương vị xúc pháp giới chỉ có danh. Nhãn thức giới chỉ có danh, nhĩ tỷ thiệt thân 
ý thức giới chỉ có danh. Nhãn xúc chỉ có danh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chỉ có danh. Nhãn xúc làm duyên 
sanh ra các thọ chỉ có danh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có danh. 


Địa giới chỉ có danh, thủy hóa phong không thức giới chỉ có danh. Nhân duyên chỉ có danh; đẳng 
vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chỉ có danh. Từ nơi duyên sanh ra các pháp chỉ có 
danh. Vô minh chỉ có danh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 
khổ ưu não chỉ có danh. 


Bồ thí Ba-la-mật-đa chỉ có danh; Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
chỉ có danh. 


Nội không chỉ có danh; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa 
không, hữu vỉ không, vô vi không, tắt cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bốn tánh 
không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bắt khả đắc không, vô tánh không, 
tự tánh không, vô tánh tự tánh không chỉ có danh. 


Chơn như chỉ có danh; pháp giới, pháp tánh, bắt hư vọng tánh, bắt biến dị tánh, bình đẳng tánh, 
ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tê, hư không giới, bât tư nghì giới chỉ có danh. 


Bốn niệm trụ chỉ có danh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, 
tám thánh đạo chỉ chỉ có danh. Không giải thoát môn chỉ có danh, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn 
chỉ có danh. 


Khỗ thánh để chỉ có danh; tập diệt đạo thánh để chỉ có danh. Bốn tĩnh lự chỉ có danh; bốn vô 
lượng, bôn vô sắc định chỉ có danh, tám giải thoát chỉ có danh; tám thăng xứ, chín thứ đệ định, mười 
biên xứ chỉ có danh. Đà-la-ni môn chỉ có danh, tam-ma-địa môn chỉ có danh. 


Cực hỷ địa chỉ có danh; Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền 
địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa và Pháp vân địa chỉ có danh. Chánh quán địa chỉ có 
danh, Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa, Bồ-tát 
địa, Như Lai địa chỉ có danh. 


Năm nhãn chỉ có danh, sáu thần thông chỉ có danh. Như Lai mười lực chỉ có danh; bốn vô sở úy, 
bôn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bât cộng chỉ có danh. Ba mươi hai 
đại sĩ tướng chỉ có danh, tám mươi tùy hảo chỉ có danh. 


Vô vong thất pháp chỉ có danh; hằng trụ xả tánh chỉ có danh. Nhất thiết trí chỉ có danh; đạo 
tướng trí, nhât thiệt tướng trí chỉ có danh. Nhât thiệt trí trí chỉ có danh. Nhô hăn tập khí phiên não nôi 
nhau chỉ có danh. 


Quả Dự lưu chỉ có danh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán chỉ có danh. Độc giác Bằ-đề chỉ có 
danh. Tât cả hạnh Bô-tát Ma-ha-tát chỉ có danh. Vô thượng Chánh đăng Bô-đê của các Phật chỉ có 
danh. 


Thế gian pháp chỉ có danh, xuất thế gian pháp chỉ có danh. Hữu lậu pháp chỉ có danh, vô lậu 
pháp chỉ có danh. Hữu vi pháp chỉ có danh, vô vỉ pháp chỉ có danh. 


Xá-lợi-tử! Như ngã chỉ có danh gọi đó là ngã, thật chẳng khá được. Như vậy hữu tình, mạng giả, 
sanh giả, dưỡng gIả, sĩ phu, bỗ- đặc- -già- -la, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giá, khởi giả, khiến khởi 
giá, thọ giả, khiến thọ giả, tri giả, kiến giá cũng chỉ có danh gọi là hữu tình cho đến kiến giả, vì là bất 
khả đắc không vậy; nhưng tùy theo thế tục giả lập khách danh. Các pháp cũng vậy, chẳng nên chấp 
trước. Vì vậy nên khi Bồ- tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng thấy có ngã cho đến kiến 
giả, cũng chẳng thấy có tất cả pháp tánh. 


Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát như thế tu hành thắm sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, trừ huệ các 
Đức Phật, huệ của tất cả Thanh văn, Độc giác thảy chỗ chẳng thể kịp được. Vì là bất khả đắc không 
vậy. Sở vì sao? Vì Bồ-tát Ma-ha-tát này với nơi năng danh và sở danh đều vô sở đắc, vì chẳng xem thấy 
vô chấp trước vậy. Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát nếu được như thế mà tu hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, thời gọi là khéo tu hành thắm sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Giả sử ngươi và Đại Mục-kiền-liên đầy nhãy châu Thiệm bộ như lúa mè tre lau mía 
rừng thảy, bao nhiêu trí huệ sánh với trí huệ của một Bồ-tát Ma-ha- tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trắm trăm ức 
phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức phần chắng kịp một, số 
phần, toán phần, kế phần, dụ phần cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì cớ sao? Xá-lợi-tử! Vì 
trí huệ Bồ-tát Ma-ha-tát này năng khiến tắt cả hữu tình đến vào Niết-bàn, mà trí huệ tất cả Thanh văn, 


Độc giác chẳng được như thế vậy. Lại, Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, một Bồ-tát Ma-ha- 
tát chỗ tu trí huệ với trong một ngày, trí huệ tât cả Thanh văn, Độc giác chăng thê nào kịp vậy. 


Xá-lợi-tử! Đề châu Thiệm bộ ra, giả sử ngươi và Đại Mục-kiền-liên đầy nhẫy bốn đại châu, như 
lúa mè tre lau mía rừng thảy, bao nhiêu trí huệ so sánh trí huệ hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa một Bồ-tát 
Ma-ha-tát, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phân chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm 
ức phần chẳng kịp một, trắm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm 
ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, số phần, toán phân, kế phần, dụ phần cho đến Cực số phân cũng 
chẳng kịp một. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Vì trí huệ Bồ-tát Ma-ha-tát này năng khiến tất cả hữu tình đến 
vào Niết-bàn, mà trí huệ tất cả Thanh văn, Độc giác chẳng được như thế vậy. Lại, Xá-lợi-tử! Tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, một Bồ-tát Ma-ha-tát chỗ tu trí huệ với trong một ngày, trí huệ tất cả Thanh 
văn, Độc giác chẳng thể kịp vậy. 


Xá-lợi-tử! Để bốn đại châu ra, giả sử ngươi và Đại Mục-kiền-liên đầy nhẫy một Tam thiên đại 
thiên thế giới, như lúa mè tre lau mía rừng thảy, bao nhiêu trí huệ so sánh trí huệ hành Bát-nhã Ba- la- 
mật-đa một Bồ-tát Ma-ha-tát, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần 
chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần 
chẳng kịp. một, trăm ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, số phần, toán phần, kế phần, dụ phần cho đến 
cựu số phần cũng chẳng kịp một. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Vì trí huệ Bồ-tát Ma-ha-tát này năng khiến tất 
cả hữu tình đến vào Niết-bàn, mà trí huệ tắt cả Thanh văn, Độc giác chẳng được như thế vậy. Lại, Xá- 
lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, một Bồ-tát Ma-ha-tát chỗ tu trí huệ với trong một ngày, trí huệ 
tẤt cả Thanh văn, Độc giác chẳng thể kịp vậy. 


Xá-lợi-tử! Để một Tam thiên đại thiên thế giới ra, giả sử ngươi và Đại Mục-kiền-liên đầy nhẫy 
thế giới các Phật mười phương hằng sa thảy, như lúa mè tre lau mía rừng thảy, bao nhiêu trí huệ so 
sánh trí huệ hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa một Bồ-tát Ma-ha-tát, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần 
chẳng kịp một, trắm ngàn phần chẳng kịp một, trắm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức : phần chẳng 
kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, số phần, toán 
phần, kế phần, dụ phần cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Vì trí huệ Bồ- 
tát Ma-ha-tát này năng khiến tất cả hữu tình đến vào Niết-bàn, mà trí huệ tất cả Thanh văn, Độc giác 
chẳng được như thế vậy. Lại, Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, một Bồ-tát Ma-ha-tát, chỗ tu 
trí huệ với trong một ngày, trí huệ tất cả Thanh văn, Độc giác chẳng thể kịp vậy. 


Bấy giờ, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Hoặc trí huệ Thanh văn thừa, Dự lưu, 
Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, hoặc trí huệ Độc giác thừa, hoặc trí huệ Bồ-tát Ma-ha-tát, hoặc trí huệ các 
Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác; các trí huệ này đều không sai khác, chẳng chống trái nhau, vô 
sinh vô diệt, tự tánh đều không. Nếu pháp. không sai khác, chẳng trái nhau, không sinh diệt, tự tánh 
trống không. Sai khác của pháp này đã chẳng khá được, mà vì sao Thế Tôn nói hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, một Bồ-tát Ma-ha-tát chỗ tu trí huệ với trong một ngày, mà trí huệ tất cả Thanh văn, Độc giác 
đều chẳng kịp được? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Nơi ý nghĩ sao? Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, một 
Bồ-tát Ma-ha- tát chỗ tu trí huệ với trong một ngày được thành thắng sự, mà trí huệ tất cả Thanh văn, 
Độc giác có việc ấy chăng? Xá-lợi-tử nói: Chẳng vậy, Thế Tôn! Chẳng vậy, Thiện Thệ! 


Lại, Xá-lợi-tử! Nơi ý nghĩ sao? Tu hành Bát-nhã Ba- la-mật-đa, một Bồ-tát Ma-ha-tát chỗ tu trí 
huệ với trong một ngày, khởi nghĩ này rằng: Ta sẽ tu hành tất cả tướng vi diệu trí, nhất thiết trí, đạo 
tướng trí, nhất thiết tướng trí để lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Kia với tất cả pháp giác tất cả tướng 
rôi, mới phương tiện an lập tất cả hữu tình, với cõi Vô dư y vào Niết-bàn, mà trí huệ tất cả Thanh văn, 
Độc giác có việc ấy chăng? Xá-lợi-tử nói: Chẳng vậy, Thế Tôn! Chẳng vậy, Thiện Thệ! 


Lại, Xá-lợi-tử! Nơi ý hiểu sao? Tắt cả Thanh văn, Độc giác vả có thể khởi nghĩ này: '"Ta sẽ chứng 
được Vô thượng Chánh đăng Bô-đê, rôi phương tiện an lập tât cả hữu tình nơi cõi Vô dư y Niêt-bàn"" 
chăng? Xá-lợi-tử nói: Chăng vậy, Thê Tôn! Chăng vậy, Thiện Thệ! 


Lại, Xá-lợi-tử! Nơi ý hiểu sao? Tất cả Thanh văn, Độc giác vả có thể khởi nghĩ này: ''Ta sẽ tu 
hành Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Ta sẽ tu hành thù thắng bốn 
niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Ta sẽ 
tu hành thù thắng bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Ta sẽ tu hành thù thắng tám giải thoát, 
tám thắng xứ, chín thứ đệ định và mười biến xứ. Ta sẽ tu hành thù thắng không, vô tướng, vô nguyện 
giải thoát môn. 


Ta sẽ an trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa 
không, hữu vỉ không, vô vi không, tắt cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bốn tánh 
không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bắt khả đắc không, vô tánh không, 
tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Ta sẽ an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bắt hư vọng tánh, 
bắt biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì 
giới. Ta sẽ an trụ thù thắng khỗ tập diệt đạo thánh đế. 


Ta sẽ tu hành tất cả đà-la-ni môn, tam-ma-địa môn. Ta sẽ tu hành Cực hý địa, Ly cấu địa, Phát 
quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thăng địa, Hiện tiên địa, Viễn hành địa, Bât động địa, Thiện huệ địa 
và Pháp vân địa. Ta sẽ viên mãn Bô-tát thân thông, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh Phật độ. 


Ta sẽ viên mãn ngũ nhãn, lục thần thông. Ta sẽ viên mãn Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô 
ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng. Ta sẽ viên mãn ba mươi hai đại sĩ 
tướng, tám mươi tùy hảo. Ta sẽ viên mãn vô vong: thất pháp, hằng trụ xả tánh. Ta sẽ viên mãn nhất 
thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí và nhố hắn tập khí phiền não, chứng được Vô thượng Chánh 
đắng Bồ-đè, để phương tiện an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi cõi Vô dư y Niết-bàn"' chăng? 


Xá-lợi-tử nói: Chẳng vậy, Thế Tôn! Chẳng vậy, Thiện Thệ! 


Phật nói: Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát đều tác lên nghĩ này: 
''Ta sẽ tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cho đến Ta sẽ nhỗ 
hắn tất cả tập khí phiền não, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, để phương tiện an lập vô lượng 
vô số vô biên hữu tình nơi cõi Vô dư y Bát-niết-bàn". 


Xá-lợi-tử! Ví như đom đóm không có nghĩ như vầy: Ánh sáng ta có thể soi khắp châu Thiệm bộ, 
khắp khiến sáng chói. Như vậy tất cả Thanh văn, Độc giác không có nghĩ như vây: '"Ta sẽ tu hành Bồ 
thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cho đến ta sẽ nhỗ hẳn tắt cả tập khí 
phiền não, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, để phương tiện an lập vô lượng vô số vô biên 
hữu tình nơi cõi Vô dư y Bát-niết-bàn"'. 


Xá-lợi-tử! Ví như ánh sáng mặt trời rực rỡ biết bao, soi sáng châu Thiệm bộ không chỗ nào 
chẳng khắp. Như vậy tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát thường tác lên nghĩ này: 
''Ta sẽ tu hành Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cho đến Ta sẽ nhỗ 
hắn tất cả tập khí phiền não, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, để phương tiện an lập vô lượng 
vô số vô biên hữu tình nơi cõi Vô dư y Bát-niết-bàn". 


Vì những lẽ ấy, nên Xá-lợi-tử phải biết, tất cả Thanh văn, Độc giác có bấy nhiêu trí huệ đem so 
sánh với một Bồ-tát Ma-ha-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, với trong một ngày chỗ tu trí huệ, trăm 
phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần. chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng 
kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức phần 
chẳng kịp một, số phần, toán phần, kế phần, dụ phần cho đến cực sô phần cũng chẳng kịp một. 


Bấy giờ, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát làm sao năng vượt khỏi 
câp bực Thanh văn, Độc giác, năng được bực Bô-tát Bât thôi chuyên và năng thanh tịnh Vô thượng 
Phật Bô-đê đạo? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát từ khi mới phát tâm tu hành 
Bô thí, Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã, Phương tiện khéo léo, Diệu nguyện, Lực, Trí 


Ba-la-mật-đa, mới an trụ pháp không, vô tướng, vô nguyện, tức năng vượt khỏi cấp bực Thanh văn, 
Độc giác, năng được bậc Bô-tát bầt thôi chuyên và năng tịnh Vô thượng Phật Bô-đêề đạo. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Các Bồ-tát Ma-ha-tát an trụ cấp bực nào 
năng cùng tât cả Thanh văn, Độc giác mà làm chơn phước điền? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát từ khi mới phát tâm tu hành 
Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã, Phương tiện khéo léo, Diệu nguyện, Lực, Trí 
Ba-la-mật-đa, mới an trụ pháp không, vô tướng, vô nguyện cho đến khi ngồi yên tòa Diệu Bồ-đề, thường 
cùng tất cả Thanh văn, Độc giác làm chơn phước điền. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Vì nương nơi Bồ-tát Ma- 
ha-tát nên tắt cả pháp lành mới xuất hiện thế gian. Nghĩa là nương Bồ-tát Ma-ha-tát nên mới có mười 
thiện nghiệp đạo, năm giới cận sự, tám giới cận trụ, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, thí tánh 
phước nghiệp sự, giới tánh phước nghiệp sự, tu tánh phước nghiệp sự thảy xuất hiện thế gian. 


Lại nữa, vì nương Bồ-tát Ma-ha-tát nên có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy đăng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, pháp môn không, vô tướng, vô nguyện giải thoát, 
khô tập diệt đạo thánh đề thảy xuât hiện thê gian. 


Lại nữa, vì nương Bồ-tát Ma-ha-tát nên có Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa xuất hiện thế gian. Và có nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 
không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến 
dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc 
không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mới xuắt hiện thế gian. Lại có tất cả pháp: 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bắt biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp 
định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới xuất hiện thế gian. 


Lại có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ xuất hiện thế gian. Lại có 
tẤt cả pháp môn đà-la-ni, môn tam-ma-địa và thập địa Bồ-tát xuất hiện thế gian. Lại có ngũ nhãn, lục 
thần thông xuất hiện thế gian. Có Phật thập lực, bốn vô sở Úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, 
đại xả và mười tám pháp Phật bắt cộng xuất hiện thế gian. Lại có pháp vô vong thất, hằng trụ xả tánh 
xuất hiện thế gian. Lại có nhắt thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí xuất hiện thế gian. Lại có 
thành thục hữu tình, nghiệm tịnh Phật độ thảy, vô lượng vô số vô biên pháp lành xuắt hiện thế gian. 


Vì có các pháp lành như thế cho nên thế gian mới có đại tộc Sát-đé-lợi, đại tộc Bà-la-môn, đại 
tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ. Vì có các pháp lành như thế cho nên thế gian mới có trời Bốn đại vương 
chúng, trời Tam thập tam, trời Dạ-ma, trời Đỗ-sử-đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại. Vì có các 
pháp lành như thế cho nên thế gian mới có trời Phạm chúng, tròi Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại 
phạm, trời Quang, trời Thiếu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu 
tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, tròi Quảng, trời Thiếu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng 
quả, trời Vô tưởng hữu tình, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, tròi Thiện kiến, trời Sắc cứu 
cánh. Vì có các pháp lành như thế nên thế gian mới có trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời 
Vô sở hữu xứ, trời Phi tướng phi phi tưởng xứ. 


Vì có các pháp lành như thế nên thế gian mới có Dự lưu, Nhất lai, Bắt hoàn, A-la-hán, Độc giác. 
Vì có các pháp lành như thế nên thế gian mới có Bồ-tát Ma-ha-tát và các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác. 


Bấy giờ, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Các Bồ-tát Ma-ha-tát vì lại phải trả ơn 
thí chủ chăng? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng lại phải trả ơn các thí 
chủ. Vì sao thế? Vì đã trả ơn nhiều lắm rồi. Sở vì sao thế? Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát là Đại thí 
chủ thí cho các hữu tình vô lượng pháp lành, nghĩa là thí cho hữu tình mười thiện nghiệp đạo, năm giới 
cận sự, tám giới cận trụ, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, thí giới tu tánh ba phước nghiệp 
sự. 


Lại còn thí cho hữu tình bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ và pháp môn không, vô tướng, vô nguyện giải thoát, khổ tập diệt đạo 
thánh đế. Lại còn thí hữu tình Bồ thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã, Phương tiện khéo 
léo, Diệu nguyện, Lực, Trí Ba-la-mật-đa. 


Lại thí hữu tình nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa 
không, hữu vỉ không, vô vi không, tắt cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bốn tánh 
không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, 
tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Lại thí hữu tình tất cả pháp: chơn như, pháp giới, pháp tánh, 
bắt hư vọng tánh, bắt biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không 
giới, bất tư nghì giới. 


Lại thí hữu tình tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Lại thí hữu tình 
pháp môn đà-la-ni, môn tam-ma-địa, Bồ-tát thập địa. Lại thí hữu tình năm nhãn, sáu thần thông. Lại 
thí hữu tình Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và mười tám 
pháp Phật bất cộng. Lại thí hữu tình pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Lại thí hữu tình nhất thiết 
trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Lại thí hữu tình bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để thành thục 
hữu tình, nghiêm tịnh Phật độ, phương tiện khéo léo. Lại thí hữu tình quả Dự lưu, Nhất lai, Bắt hoàn, 
A-la-hán, Độc giác Bồ-đề. Lại thí cho hữu tình tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát và chư Phật Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề. 


Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát thí cho hữu tình các thứ pháp lành như thế nhiều vô lượng vô 
sô vô biên, cho nên mới nói Bô-tát là Đại thí chủ. Do vì đây là đã trả ơn cho các thí chủ và đầy là chơn 
phước điên, sanh trưởng thắng phước vậy. 


-== 0O --- 


Tập 1 
Quyên Thứ 4 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM TƯƠNG ƯNG 
Thứ 3 - 1 


Bấy giờ, Xá-lợi-tử thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát 
Ma-ha-tát tương ưng cùng với pháp nào, nên phải nói cùng với Bát-nhã Ba-la-mật-đa tương ưng? 


Phật bảo cụ thọ Xá-lợi-tử rằng: Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát 
tương ưng cùng với sắc không, cho nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng 
với thọ tưởng hành thức không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng nhãn xứ không, nên 
mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, nên mới 
nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng sắc xứ không, nên 
mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng thanh hương vị xúc pháp xứ không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng nhãn giới không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không, nên 
mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng sắc giới không, nên 
mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng thanh hương vị xúc pháp giới không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng nhãn thức giới 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức 
giới không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng nhãn xúc không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không, nên 
mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng nhãn xúc làm duyên 
sanh ra các món thọ không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng nhĩ 
tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các món thọ không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng địa giới không, nên 
mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng thủy hỏa phong không thức giới không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng nhân duyên không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng đẳng vô gián duyên, sở duyên 
duyên. tăng thượng duyên và từ các duyên sanh ra các pháp không, nên mới nói tương ưng cùng Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng vô minh không, nên 
mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khô ưu não không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng Bồ thí Ba-la-mật- 
đa không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng nội không không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng ngoại không, nội ngoại không, 
không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, 
tán không, vô biến dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, 
bắt khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không không, nên mới nói tương ưng 
cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng chơn như không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng 
tánh, bắt biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư 
nghì giới không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng bốn niệm trụ 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng bốn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy đăng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ không, nên mới nói tương ưng cùng Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng khổ thánh đế 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng tập diệt đạo thánh đê 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng mười thiện nghiệp 
đạo không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng năm giới cận sự, tám 
giới cận trụ không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng thí tánh phước 
nghiệp sự không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng giới tu tánh 
phước nghiệp sự không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng bốn tĩnh lự không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng bôn vô lượng, bôn vô sắc định 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng tám giải thoát 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng tám thăng xứ, chín thứ đệ 
định, mười biên xứ không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng không giải thoát 
môn không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng vô tướng, vô nguyện 
giải thoát môn không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng tất cả đà-la-ni môn 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng tât cả tam-ma-địa môn 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng Cực hỷÿ địa không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm 
huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bắt động địa, Thiện huệ địa và Pháp vân địa 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng ngũ nhãn không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng lục thần thông không, nên mới nói 
tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng Phật thập lực 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng bốn vô sở úy, bốn vô ngại 
giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng không, nên mới nói tương ưng cùng 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng ba mươi hai đại sĩ 
tướng không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng tám mươi tùy hảo 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng vô vong thất pháp 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng hăng trụ xả tánh không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng nhất thiết trí không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng đạo tướng trí, nhât thiệt tướng trí 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng Nhất thiết trí trí 
không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng với nhô hãn tât cả tập khí 
phiên não không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng quả Dự lưu không, 
nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng quả Nhất lai, Bât hoàn, A-la-hán 
và Độc giác Bô-đê không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng tất cả hạnh Bồ-tát 
Ma-ha-tát không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng các Phật Vô 
thượng Chánh đăng Bô-đê không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng ngã không, nên mới 
nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tương ưng cùng hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ 
phu, bỗ-đặc-già-la, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, khiến khởi giả, thọ giả, khiến thọ 
giả, tri giả, kiến giả không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng như vậy thảy các 
pháp không, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tương ưng cùng với như vậy 
thảy các pháp không, chẳng thấy sắc hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy thọ tưởng 
hành thức hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát ấy chẳng 
thấy sắc, hoặc là pháp sanh hoặc là pháp diệt. Chẳng thấy thọ tưởng hành thức, hoặc là pháp sanh hoặc 
là pháp diệt. Chẳng thấy sắc, hoặc là pháp nhiễm hoặc là pháp tịnh. Chẳng thấy thọ tưởng hành thức, 
hoặc là pháp nhiễm hoặc là pháp tịnh. 


Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát ấy chẳng thấy sắc hiệp cùng thọ, chẳng thấy thọ hiệp cùng tưởng, 
chẳng thấy tưởng hiệp cùng hành, chẳng thấy hành hiệp cùng thức. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Không có 
chút pháp hiệp cùng chút pháp. vì bản tánh trồng không vậy. Sở vì sao? Xá-lợi-tử! Các sắc trống không, 
nó chẳng phải là sắc. Các thọ tưởng hành thức trồng không, thời nó chẳng phải là thọ tưởng hành thức. 
Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Các sắc trống không, nó chẳng phải là tướng biến đổi ngăn ngại. Các thọ trống 
không, nó chẳng phải là tướng lãnh nạp. Các tướng trống không, nó chắng phải là tướng lấy tượng. Các 
hành trống không, nó chẳng phải là tướng tạo tác. Các thức trồng không, nó chẳng phải là tướng liễu 
biệt. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Vì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không 
tức là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng khác không, không chẳng khác thọ tướng hành thức. Thọ tưởng 
hành thức tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Tướng không các 
pháp này chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, chẳng tăng chắng giảm, phi quá khứ phi vị 
lai phi hiện tại. 


Xá-lợi-tử! Như vậy trong trống không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có 
địa giới, không có thủy hỏa phong không thức giới, không có nhãn xứ, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, 
không có sắc xứ, không có thanh hương vị xúc pháp xứ, không có nhãn giới, không có nhĩ tỷ thiệt thân 
ý giới, không có sắc giới, không có thanh hương vị xúc pháp giới, không có nhãn thức giới, không có 
nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, không có nhãn xúc, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, không có nhãn xúc 
làm duyên sanh ra các thọ, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Không có vô 
minh sanh, không có vô minh diệt, không có hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 
lão tử sầu thán khỗ ưu não sanh, không có hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não diệt. Không có khổ 
thánh đế, không có tập diệt đạo thánh đế. Không có đắc, không có hiện quán. Không có Dự lưu, không 
có quả Dự lưu, không có Nhất lai, không có quả Nhất lai, không có Bắt hoàn, không có quả Bắt hoàn, 
không có A-la-hán, không có quả A-la-hán, không có Độc giác, không có Độc giác Bồ-đề. Không có Bồ- 
tát, không có hạnh Bồ-tát. Không có Phật, không có Phật Bò-đề. 


Xá-lợi-tử! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát tương ưng cùng với các pháp như 
vậy thảy, nên mới nói tương ưng cùng Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


~== 0O --- 


